Camera an ninh ngoài trời và trong nhà 
loại nào töt?2 
Bạn không chắc cái nào tốt hơn, camera quan sát ngoài trời hay trong nhà? Trên thực tế, 
cả camera trong nhà và ngoài trời đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vì vậy, sử 
dụng cùng lúc 2 sản phẩm để học hỏi lẫn nhau là lựa chọn sáng suốt và hợp lý nhất cho 
những ai thực sự có nhu cầu bảo vệ an toản, tài sản, cứu người. Hãy cùng lướt qua bài viết 


dưới đây để tìm hiểu thêm nhé! 


đc 
Xư/.” 


l 
/ 


*a. 


telecormn 
Vì sao nên trang bị trọn bộ camera trong nhà + ngoài trời? 
Thiết bị camera được lắp đặt ở những vị trí, khu vực khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử 
dụng và tính năng, lợi ích cụ thể mà nó được trang bị. Chăắng hạn, thiết bị camera quan sắt 
ngoài trời chỉ phù hợp lắp đặt ở không gian ngoài trời vì nó có chức năng chống bụi, kháng 
khuẩn, chống thấm nước đạt tiêu chuẩn kỹ thuật IP; trong khi đó, thiết bị camera trong nhà 
chỉ phù hợp lắp đặt ở khu vực trong nhà vì chỉ có những chức năng cơ bản như như theo 
dõi chuyển động. Chuyên động thông minh, trường nhìn nhỏ hơn thiết bị camera ngoài 


trời,... 


Thêm vào đó là khả năng quan sát và giám sát hiệu quả toàn bộ khu vực trong nhà và cửa 
ra vào của bạn, bạn cần cả 2 thiết bị này để bổ sung cho nhau. Giá mà camera ngoài trời 
giám sát được trước nhà, bãi xe, trước cơ quan, vỉa hè...Camera trong nhà sau đó giúp bạn 
theo dõi các sự kiện và hoạt động xảy ra trong nhà của bạn. Quan sát hai khu vực này sẽ 
giúp bạn hiểu toàn bộ câu chuyện, sự kiện và diễn biến. Từ đó giúp bạn đánh giá, phê bình, 
tổng hợp chính xác hơn về truyện khi cần thiết trong các trường hợp, tình huống. 

Giới thiệu Bộ sưu tập Camera gia đình Viettel 

Home Camera Viettel là dự án do Viettel phát triển và sản xuất. Home Camera Viettel là 
giải pháp camera thông minh tích hợp các tính năng cao cấp, hiện đại của Viettel dành cho 
khách hàng có nhu cầu theo dõi, giám sát an ninh, bảo vệ tài sản hay liên lạc với các thành 
viên trong mạng. Đặc biệt phù hợp với gia đình có người già và trẻ em. Home Camera 
Viettel ngày càng được ưa chuộng và sử dụng tốt hơn bao giờ hết. 

Camera gia đình Viettel nổi bật với 2 sản phẩm là camera 360 trong nhà và camera ngoài 
trời. Sử dụng bộ sản phẩm Home Camera giúp tối đa hóa việc theo dõi, giám sát để đảm 
bảo an ninh, an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản. Bạn có thể dễ dàng theo dõi tất cả các sự 
kiện, sự kiện diễn ra trong nhà và ngoài trời. Các mắt xích kết nối với nhau để đễ dàng 
phán đoán và đưa ra kết luận chính xác nhất về các trường hợp, tình huống xấu. 

Hơn nữa, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi sử dụng trọn bộ Camera Viettel. Đồng 
thời, khi xảy ra sự có, vướng mắc, bạn chỉ cần liên hệ với một đơn vị, công ty duy nhất là 
chúng tôi mà không bị bất kỳ bên nào cản trở, gây bất tiện và rườm rà. 


Xem chỉ tiết tại: 


https://vIettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/camera-quan-saft-nøoaI1-troI-va-tronsø-nha-Ïoai-nao- 


tot-nhat-hien-nay/17103012 


